flal Gallica 


Tho chung úc cha Gioan 
Baotixita về su giáo duc con 
cái / M gr Thabalier 


Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 


flal Gallica 


Thabalier. Auteur du texte. Tho chung úc cha Gioan Baotixita vê 
su giáo duc con cái / Mgr Thabalier. 1943. 


1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart 
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le 
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur 
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 
1978 : 

- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le 
cadre d'une publication académique ou scientifique est libre et 
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment 
du maintien de la mention de source des contenus telle que 
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale 
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ». 

- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait 
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la 
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de 
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus 
générant directement des revenus : publication vendue (à 
l'exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une 
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit 
payant, un support à vocation promotionnelle etc. 


CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 


2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de 
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques. 


3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation 
particulier. Il s'agit : 


- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur 
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, 
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable 
du titulaire des droits. 

- des reproductions de documents conservés dans les 
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont 
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque 
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à 
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de 
réutilisation. 


4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le 
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du 
code de la propriété intellectuelle. 


5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica 
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans 
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la 
conformité de son projet avec le droit de ce pays. 


6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions 
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en 
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces 
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par 
la loi du 17 juillet 1978. 


7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, 
contacter 
utilisation.commerciale@ bnf.fr. 


| 
| 
| 
| 


RE "TT re = 
fé me. "R P Ce, ee À =... 


Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 


>4 144 lr) PRE, và 


n _ e e... ? = 
D d Ta can 2076 no... Xanh 
£ b Ç L h a 
| | | | 
| 


ĐỨC THÂY GIOAN BAOTIXITA 


BỞI ON ĐỨC CHÚA TRỜI CÙNG QUYỀN TÒA THÁNH, 


LÀM GIÁM MỤC PHA-RA-NI-TA-NÔ, CÙNG THAY MẶT ĐỨC GIÁO TÔNG, 


MÀ CAI TRỊ ĐỊA PHẬN PHNÔM-PÉNH, 
GOI Lët KÍNH CÁC LINH MỤC VÀ THÂM CÙNG CHÚC 
MỌI SỰ LÀNH CHO CÁC GIÁO HỮU BIA PHÂN TA 
TRONG CHÚA KIRIXITÔ LÀ CHÚA CHÓNG TÔI. 


Ớ anh em rấi yêu dấn, S 


Trong tháng Septembre nám vừa qua, Ta đã 
trầy di ban phép Thêm sức nơi miền xứ Battam- 
bang. Ở anh em rất yêu dấu, Ta xin anh em cầu 
nguyện cách riêng cho một phần Địa Phận ta nơi ấy. 

Ô xứ Đông Pháp ta đây. Nhà nước cũng rất 
chuyên tâm lo đào luyện tudi thanh niên. Quan 


Thống ché Pétain đã nhiều phen quả quyết ý mình: 


muốn huấn luyện một tuôi thanh niên có đức tỉn. 
Khi đoàn Hướng đạo thanh niên hội hiệp nhau đi 
viếng nhà thờ Đức Bà tại thành Le Puy trong nước 
Pháp, thì quan Thống chế Pétain gởi lời-nói với các 
ké ấy rằng : « Nhờ tuôi thanh niên và bỡi tuôi thanh 
niên mà ta sở nguyện lập nước ta lại. Ngày 29 Dé- 
cembre 1941, người nói cùng những kẻ thanh niên 
rằng : « Mấy người hãy suy nghiệm mấy câu cách 
ngôn nầy : sự khoái lạc vật chất hạ mình xuống, sự 
hân hoan tỉnh thần nâng mình lên ; sự khoái lạc 
vật chất làm mình yếu, sự hân hoan tinh thần làm 


- minh mạnh : mấy người hãy tu luyện sự cảm tình và 


lòng .mến yêu sự gắng sức. » Thống chế Pétain cũng 


4 chỉ bà thánh Jeanne d'Arc như gương mẫu cho tudi 
f thanh niên mà rằng: « Bà Jeanne tin cậy Chúa 


mg 


CN, SE 


mình, xử mình và vua mình. Ô các bạn hữu, bà. 


Jeanne mời các bạn dùng cũng một phương pháp 
ấy. » Sau hết quan Thống chế ngô lời voi các lân 
giảo sư nhóm tại Vichy rằng : « Anh em hãy tổ cho 
con trẻ hiều biết phầm giá và sự cao thượng người 
ta cùng nghề nghiệp là quí trọng. Anh em thường 


thấy trước mắt : tại nhà việc người bồn xã nhìn. 


nhận quyền nhà nước trong các việc hành động, nơi 
đất thánh kẻ chết nhắc lại những sự tô tiên ta lưu 


truyền, nơi nhà thờ tiếng chuông nhắc cho ta nhớ 


nghĩa vụ người có đạo mà nương cậy Đức Chúa Trời, 
Xét theo mấy lời ấy thì đã kết luận rằng : Quan 
Thống chế sở nguyện sự cọnø tác thân mật với Hội 
thánh về việc huấn luyện tuôi thanh niên : quan 
Thống chế yêu cầu căn bồn đạo thánh cùng lý lë 
đã nhờ Chúa truyền dạy khai quang. 
Vậy, ở anh em rất yêu dấu. năm nay Ta muốn 


chỉ bảo về bồn phận anh em mắc dạy dỗ tập rèn. 


con cái, cho anh em hiu rô trách nhiệm nặng nề 
về chỉnh việc anh em làm cha mẹ có đạo, - 


Tôn chỉ sự giáo duc-là di gi? 


Vốn khi Đức Chúa Trời dựng nên ta, Chúa dâ ` 


tiền định eho ta được vinh hiên làm con cái Chúa. 


Chúa gọi chúng tôi hết thầy cho thông phần gia thất ` 


Đức Chúa Trời, cho hưởng gia nghiệp Chúa, hưởng 
- sự vang hiền, sự phước tộc, sự hằng sống và sự bền 
vững của Người. Ông thánh Gioan nói: Chẳng 


những chúng tôi chỉ có tên là con cái Đức Chúa 31 
Trời mà thôi, song thật chúng tôi là con cái Người. “4 


Ấy là sự mầu nhiệm quá khỏi bồn tính loài nhom, 
cùng trôi hơn lý trí nữa. Đức Chúa Con đã xuống 


` Jef. ns ` mẻ 


MU, Let RE E EE EE do th Lt et es ip EL Sát 


wi 21.77 E 


bw 3 kam WT p — nn ` nanm n Va 


NAR C E Er ca SY FPT 
| 


ab 
“ 


En Gë 


thế gian mà tỏ cho ta biết số phận ta và khi Người 
dùng phép Bi tích mà thông sự sống Người cho ta, 
ban ơn mà giúp đỡ sự ta gắng sức, thì làm cho số 


= phận ấy nên siêu tánh có thể thực hiện dàng. Khi cả 


loài người sống lại, thì chính xác ta sè tùy theo kiếp 
mới mà được đồng hưởng vinh phước với linh 
hồn ta. : 

- Tôn chỉ sự giáo dục là lo cho ta dàng số phận 
siêu tánh ấy ; còn chính ý cùng sự giáo dục là hành 


dëng các tài sức Đức Chúa Trời đã dê trong ta khi 
~ dựng nên ta và khi ta chịu phép rửa tội, hầu làm 


cho ta thực hành chính ý ấy : các tài sức tự nhiên 
đều bòi tính tự nhiên ta mà ra, còn các tài sức irði 
tính thì ơn Chúa ban thêm vào ; các tài sức tự nhiên 


= và trôi tính dáng tán trợ hay là phải hủy di tùy theo 


chúng tôi ở trong hoàn cảnh thuận bạp hay là sinh 
hại. Cả sự đời đời phước lộc ta đã đâm chồi nảy 
mộng trong linh hồn ta khi nhờ ơn phép rửa tội mà 
nên thánh. Tôn chỉ sự giáo dục là làm cho các chồi 
ấy lớn lên và hủy diệt những sức phá hại trong 
hoàn cảnh chúng tôi sống. 

Trong chỉ dụ về sự giáo huấn; Đức Giáo Hoàng 
PIO thứ XI dạy tô rõ về chính ý cùng sự giáo dục, 
mà rằng : « Mục đích riêng và chánh trong sự giáo 
dục theo phép đạo là phụ giúp với ơn Chúa hành 
động mà huấn luyện người bòn đạo chon chính và 
hoàn toàn, nghĩa là lập thành chính Đấng Kirixitô 
trong những kẻ đã nhờ phép rửa tội mà được tái 


{` sinh. Quả nhiên người giáo hữu thật phải sống cách 
siêu tính trong Chúa Kirixitô và phẩi ăn ở thë ấy 


trong mọi việc mình làm, đề cho chính sự sống Chúa 
Giêsu được xuất hiện trong xác ta, ấy mới trúng lời 
ông thánh Phaolồ đã dạy. 


= 


AR LS 


Bôi dé sự giáo dục theo phép đạo chỉnh đốn 
sự sống loài người theo mọi hình trạng : là sự hành 


động phần xác và phần thiêng liêng, sự hành động 


theo tỉnh thân và theo phong hóa, sự hành động 
người riêng, sự hành động gia đình và xã hội. Chắc 


chắn không phải cho dàng giảm bót sự sống ấy 


cách nào, song là nâng nó lên cao hơn, sửa sang 


cùng làm cho nó nên tốt hơn theo mẫu - gương và 


lời giáo Chúa Kirixitô mà chở. 
Ô anh em rất yêu dấu, anh em nghe mấy lời 
trước đây thì thấy rô nghĩa vụ kẻ giáo huấn là cao 


sang vang hiên dường nào, vì là lập thành Chúa. 
Kirixitô trong lính hồn con cái anh em, hầu khi = 


chúng nó nhờ ơn Chúa giúp mà nên anh em với 
Đức Chúa Giêsu, thì chúng nó hóa nên con cái 
xứng dáng Đức Chúa Trời. 

Ó anh em rất yêu dấu, anh em chớ quên đầu 
mối việc sự giáo dục là tội tô tông đã làm cho linh 
hồn ra nho bon, nghĩa là linh hồn nghiêng chiu về 
sự quấy, .sự dữ, sự vui theo xác thịt. Trước khi tô 
phụ ta sa ngã, thì linh hồn người ta kết hiệp cùng 
Đấng tạo hóa và mọi tài sức ngũ quan vung theo lë 
đức tin soi. Linh hồn diu dác các việc làm đến phần 
cùng sau hết mình, và sắp đặt cho mọi tâm tình, 
mọi sự vui ngũ quan đều hướng về Đức Chúa Trời. 

Tội tò tông dâ phá hủy việc tốt nhứt trong sự 
Chúa tạo thành vạn vật, đã làm cho linh hồn Da bô 
Đức Chúa Trời, và các tài sức ngü quan lại bó lễ 


đức tin soi; người ta dây ngụy cùng Đức Chúa Trời,... 


ngũ quan người ta lại chống nghịch với lễ ngay. 
Thay vì đi đến phần cùng sau hết cho đặng tìm 
phước lộc mình, thì người ta kiếm phước ây theo 
sự ngũ quan wa hạp, theo sự khoái lạc vật chất, 


y% 


PAT ag P Y pins Déel CHE : b “. wl 
. e PS 2. 2. — AT E 14 eg 


H 
P ^ e - A 5 
C d'ou, 7/900 2x¿ kg. | 


ë 4 
E Sr - > = r —- 


vop >" dele mm nina bia a T 
+ WË? - KI 


S Ë CC E 


Vì vậy, cũng trong chi du ấy Đức Thánh Cha 
dạy phải sửa nët xấu con trẻ khi nó còn non tudi, 
phải khai mô và luyện tập các thói lành. Đều cần 
thiết hơn hết mei đều là phải nhờ những lë chon 
thật trồi tính và cậy ơn Chúa giúp mà khai quang 
trí hiều cùng bồ sức ý muốn, vì nếu không có ơn 
Chúa thì không lề hâm dẹp tính mê nết xấu dàng 
và cũng không được sự trọn lành xứng đáng. 

Vậy sự giáo dục trong bực tội tò tông là chống 
trả sự vui vật chất làm cho người ta hạ mình xuống 
theo tính thủ, — là rán sức cứu người ta thoát khỏi 
ngũ quan đè nén ép buộc và đem đến sự thật sự 
lành, — là lấy ý hi sinh hâm mình về sự ước mơ 


“những đều hèn hạ, đề cho tri hiều ý muốn dàng 
thong thả và hướng chiu về Đức Chúa Trời. 


Ai phải phù trợ viêc giáo duc con cái ? 

Đức Thánh Cha PIÔ thứ XI trả lời rằng : Sw ` 
giáo dục tất nhiên là việc của người hội hiệp nhau, 
chẳng phải của người riêng mộtminh. Mà có ba hội 
Đức Chúa Trời đã lập cho người ta đặng ở nơi thế 
nầy : là Gia thấi, Đức Chúa Trời lập gia thất chính 
vì một ý cùng riêng là sự sinh sản cùng giáo huấn 
con cải; — Hội thánh, trong Hội thánh người ta 
nhờ phép Rửa tội mà sinh ra trong sự sống Chúa, 


- = Xã hội, gia thất thuộc về xã hội. — Sự giáo huấn 


thuộc về Hội thánh cách cao cả, là vì có một mình 
Hội thánh đặng ơn dạy dỗ chẳng sai lầm, — vì Hội 
thánh có trách nhậm dạy dỗ, - và vì Hội thánh là 


“Mẹ siêu tánh chúng tôi nữa, như lời ong thánh 


Aucuxitinh rằng: « Kè nào chẳng chịu Hội thánh 
làm Mẹ thì kê ấy chẳng dáng Đức Chúa Trời làm 
Cha ». — Việc gia thất giáo dục rất thuận rập với 


1= 


việc Hội thánh giáo huấn, vì cả hai bôi Đức Chúa 
Trời mà ra cũng một cách như nhau. Quả thật, như 
trong thứ tự tự nhiên Đức Chúa Trời thông ngay 
cho gia thất sự sinh sản là căn bồn sự sống, vậy thì 
sự sinh sản cũng là căn bồn phép tập luyện sự sống, 
một lượt Chúa cũng ban quyền làm eăn bồn đặng 
giữ trật tự. — Cũng vậy, Hội thánh bỡi Đức Chúa 
Trời mà ra, thi cũng có cả ba đều ấy. 

Việc giáo dục ấy phải khởi công môt lượt với 
Sự sống. Ông Montaigne nói nhằm lë rằng : « Những 
nguyên tắc cai trị của ta dëu ở nơi tay mẹ ta, và nếu 
đong thứ những thói xấu vì lë tuĝi trẻ yếu đuối nhẹ 
da thì là sự giáo dục rất hiểm nghèo. » — Bác sĩ 
Pascault nói : « Con trẻ vừa khỏi tay mẹ săn sóc, 
biết lo cho mình thì phải hoàn toàn đầy đủ, và về 
sau chỉ còn nhờ thầy dạy bảo chỉ dẫn và lai vãng 
với bậu bạn đã lựa chọn cho mà tập mình cho nên 
toàn hảo. » 


Về sự huấn luyện phần xác. 


Theo Hội thánh, thì sự giáo dục khổi công một 
lượt với sự sống. Vì lë ấy, phong hóa có đạo kê 
người mẹ có trách nhậm nặng nề mà tránh mọi đều 
có thê làm ngăn trở con trẻ còn trong lòng mẹ được 
lớn lên theo lệ thường. 

Vì xác ta sẽ đặng chia phần vinh hiền với linh 
hồn ở trên trời, vì sự khỏe mạnh phần xác có ảnh 
hưởng về các việc linh hồn, thì xác ta cũng phải 
thông pbần trong sự giáo dục. Hoi những cha mẹ 
có đạo, Đức Chúa Trời buộc anh em cách nặng nề 
mà coi sóc cho con cái anh em lớn lên tự nhiên, và 
tùy ý Chúa mà lo cho chúng nó khỏe mạnh cùng 
đặng sức lực phần xác, là đều cần kíp cho bề tương 


7 —- 


= lai chúng nó. — Nhiều khi thấy những con tré dui 


một¿mắt, mủ quáng, tật nguyền, là tại cha mẹ không 
muốn chịu khó lo cho con cái đặng sức khỏe khi 
còn cé thể lo doc. 

Hiện thời trong sự 374 huấn tudi tanh niên, 


Nhà nước rất dê ý lo việc luyện tâp thê tháo. Tập 


thề tháo là cân kíp cho những con tré ở nơi thành 
thị. Vốn thật trẻ học trò không biết thổ. nó thở cho 


vừa biết khỏe vậy thôi, chớ không thở đều đủ mà 


làm cho nở nang cái phôi cần kíp cho được sống. 
Phần cái phôi chẳng có hơi thở đến thì yếu sức, teo 
lại và vì sống không đủ thì thành một nơi dễ sinh 
bịnh lao, là bịnh rất nhiều hại trong xứ nầy. Sự tập 
thể tháo làm cho con trẻ phải thở cho đều cái phồi. 
Ó anh em rất yêu dấu, Ta chống lại bao nhiêu với 
sự tập thể tháo đòi phải rán hết sức và năng sinh 
hại sự khỏe mạnh những kê quá mê thê tháo, thì 
Ta xin anh em là bấy nhiêu mà phụ giúp sự Nhà 
nước gắng công lo lắng, vì khi Nhà nước cho tập 
thê tháo vừa phải thì bảo lãnh cho con cái anh em 
đặng sức khỏe lắm. 

Ta nói về phôi thề nào thì cũng nói về ti vị thể 
ây. Có những cha mẹ dê con cái mình ăn cả ngày 
và bất kỳ vật gì cüng ăn. Cáe thầy thuốc dặn kẻ làm 
mẹ phải cho con bú cho có chừng có mực. Ban đầu 
con tré khóc la, song sau nó hiều rõ người ta không 
chiu theo y riêng nó, thì nó cứ (heo giờ đã định và 
nó mạnh khỏe hơn. — Cüng thấy cả ngày những 


con trẻ vây xung quanh kẻ di bán dạo mà ăn bánh 


trải theo tính mê ăn (heo ý riêng nó. Hễ bụng đói 


-_ thì cứ ăn như vậy và khi tới giờ ăn chúng nó không 


EN 
` i 
| | 


đói, nên ăn năm ba miếng mà thôi và vậy chẳng 
bao giờ chúng nó ăn cho thật bữa ăn. Mà ăn thề ấy 
thì không thêm sức và không bồ tì vị đặng. 


=6 =- 


Về giấc ngủ cũng như vậy. Con trẻ cần phải 
ngủ nhiều hơn người lớn. Nhưng hiếm chỉ lần ánh 
em để cho con'cái đi chơi đêm khuya, ngủ ở đâu 
ngủ thể nào tự ý nó. Qua bữa sau vào lớp học thì 
nó ngủ gục, bằng chẳng ngủ ' thì trí khôn nó cũng 
không tỉnh mà lo học hành. 


Về sự huấn luuên trí khôn. 

Ô anh em rất yêu dấu, việc bồn niềm chánh 
của anh em là dạy dỗ tập luyện linh hồn con cải 
minh. Như Ta đã nói ở đầu thơ chung nầy : cả sự 
tốt đẹp một linh hồn vinh hiền đã đâm chồi trong 
linh hồn khi nhờ phép rửa tội mà sinh lại, thì chính 
anh em có trách nhiệm lớn lao mà làm cho các chồi 
ấy lớn lên. 

"Ta đã nói sự giáo dục phải khởi công môt lượt, 
voi sự sống. Vốn con nit thường vận động luôn, nó 
muốn được hết các sự cảm động có thể dàng. Vậy 
chinh việc người mẹ là chỉ dän sự hành động ấy 
hướng về Đức Chúa Trời; cha mẹ phải khỉ sự dùng 
quyền mình khi con cái còn thơ ấu. Có những người 
mẹ tưởng phải chìu theo mọi ý riêng con mình, 
nhưng mà phải biết các ý riêng ấy sau thành ý muốn 
làm theo ÿ-n6 luôn. Con nit rất đề ý coi người ta 
co-chiu theo sự nó khóc, nó la, nó giận chăng. Cho 
nên phải tập luyện con tré từ khi nó còn ít tuồi, cho 
nỏ biết giữ khuôn phép và đòi cho nó phải vưng lời 
mọi đàng. 

Sự giáo dục là chỉ dän con trẻ đến phần càng 
sau hết nó, đến cùng Đức Chúa Trời. Trong những 
xử thật có lòng đạo đức, nếu ta hỏi một con trẻ dầu 
nó chưa biết nói, mà rằng : Chúa G'êsu ở đâu? — 
thì con trẻ liền giơ cái tay nhỏ biu lên mà chỉ hoặc 


DE EE AU 
ï 


CN kee 


trong ảnh vảy nó đeo, hoặc chỉ lên trời, hoặc chỉ 
= phía nhà thờ.— Ngày kia có môt thầy cả đi dạo gặp 
- một con trẻ nên ba tudi réi đang ngồi nơi lề đường, 
_ còn mẹ nó đang làm việc trong ruộng gần đó. Thầy 


cả liền nói chuyện với trẻ ấy và biều nó làm dấu 
thánh giá, con trẻ liền làm dấu thánh giá rất sốt 
sắng. Đang khi ấy mẹ đứa trẻ đến gần và xin tnầy 
cả hỏi con trẻ sách phần, thì thầy cả hôi một ít đều 
và con trẻ thưa đặng hết. Thầy cả lấy làm lạ, song 
me đứa trẻ thưa rằng : mỗi khi mặc áo cho con trễ 
hay là khi cho nó ăn cơm, thì con thường kê lại sự 
đạo cho nó nghe biết. — Ấy lời thưa đáng khen 
đường nào ! Hði những người mẹ có đạo, chị em 
hãy chiếm nghiệm và lợi dụng lời thưa tốt đẹp ấy. 
Khi chị em vui chơi với con cái, khi săn sóc chúng 
nó, chị em hãy học lại sự đạo cho chúug nó nghe: 
như thuật lại tích Đức Chúa Trời dựng nên thiên 
thần rất tốt lành. dựng nên loài người có phước 
lộc, kë lại sự tích người ta chẳng vung lời Chúa và 
phải loại ra khỏi thiên đàng, kề lại sự Chúa ra đời 
Cứu chuộc, nhắc lại phép bí tích Thánh Thê. Đó là 
những tích truyện tốt lành, chị em đặng học lại cho 


con cái nghe biết. 


Hỡi những cha mẹ có đạo, chẳng phải là việc 
các bà phước, mấy thầy giáo mà dạy con cái anh 
em cho biết làm dấu thánh giá, biết những kinh 
trong, những sự mầu nhiệm chánh về đức tin dâu 
bèn là chính việc anh em là cha mẹ có đạo phải lưu 
truyền cho con cải mình sự sống theo nhơn đức tin, 
nhơn đức cậy, làm một với sự sống phần xác, và 


“luyện tập chúng nó trong đức kính mến Chúa 


Kirixitô. Biết bao nhiêu ngày anh em rảnh rang ở 
không và con cái anh em cũng ở đó mà xin bánh 


— 10 — 


thiêng liêng là lời giáo Chúa. Kia khi con cái anh . 
em đói, anh em liên lo phát của gi cho chúng nó 
ăn, thì lễ nào anh em chẳng lo nuôi dưỡng linh 
hồn chúng nó chút gì sao 2 

Ít nữa là anh em gởi con cái đến trường học 
khi chủng nó được nám sáu (uôi, song, hỡi ôi! biết 
bao nhiêu cha mẹ tối mắt quá lề, những muốn cho. 
con cái ở gần bên mình, đặng nâng niu đặng nghe 
tiếng nó nói, đề nó ở nhà vui chơi suốt ngày, Đoạn 
khi con tré quen ở thong thả khỏi phải ép buộc, 
thì nó chẳng chịu đến trường học, hễ trốn học 
dáng thì nó lo trốn, hoặc nó có đi trường học, thì 
trí khôn nó mắc ham sự chơi bời, khó dạy và nó 
Không được ích gi khi ở trong lớp. 

Gởi con đi học cũng chưa đủ, nếu muốn cho sự 
dạy dô sinh ích, thì phải lo cho con tré năng đến 
trường học chắc chắn. Nhiều khi thấy có con trẻ đi 
học một hai ngày, một tuần lễ, rồi vắng mặt nhiều 
tuần. Đang mấy bữa con trẻ ở nhà như vậy, thì nó 
quên mọi dëu đã học. Về đều nầy, Ta đã năng xin 
các cha đòi cho con trẻ đi học mỗi ngày; nếu có việc 
chi ngăn trở thì phải di học mỗi ngày ít là một buồi; 
bằng có việc cần kíp thật, như trẻ nghèo mắc chăn 
trâu bò thì cüng phải đến trường học ít nữa là một 
hai giờ mỗi ngày. Sự giáo dục theo phép đạo, dầu 
khi đã rước lễ trọng thê rồi, cũng phải cứ tiếp luôn 
là siêng năng đi nghe cắt nghĩa sách phần ngày Chúa 
nhựt. Hội thánh đòi thầy cả ngày Chúa obt phẩi 
cắt nghĩa lề đạo thánh cho người lớn, thì cũng buộc 
bồn đạo phải đến nghe giảng dạy, nhứt là khi cắt 
nghĩa sách phần cho người lớn thì có luận lë vë 
đạo thánh. 


Seil RE FPE — 


MÀ II 


w Tor pes: 


PERS © EE 


Sự giáo đục con tré theo lẽ đạo được hoàn tất 
là khi chọn một đứng bực : hoặc đi tu hành hay là 
lo đôi bạn. Bông trái thiêng liêng phép hôn phối 


` có đạo là ơn Chúa kêu gọi một hay là nhiều con trẻ 


dưng mình cho Chủa. Chẳng mấy khi Đức Chúa 
Trời từ chối sự vinh hiën nầy cho cha mẹ đạo đức, 
Nhưng mà sự vinh hiện ấy phải đáng công và là sự 
Chủa ban thưởng gia thất đạo đức thật mà thôi. — 


` Ó những người mẹ có đạo, chị em hãy cầu nguyện, 


hãy lấy gương lành và lời dạy bảo mà giúp cho ơn 
Chủa kêu gọi däng trô sinh trọng con cái chị em. 
Nhưng mà con cải anh em phần nhiêu chọn bực 


| Ñ đôi bạn. Ó những cha mẹ có đạo, anh em hãy lo cho 


con cái mình chịu phép hôn phối xứng đáng theo 
luật Hội thánh, theo thánh ý Đức Chúa Trời, hầu cho 
chúng nó đặng vững bền trong đức tin. Vì chưng 
phần rỗi linh hồn, sự phước lộc dầu ở đời nầy, hầu 


- hết đều do theo cách anh em cư xử trong việc nầy. 


Thật chẳng phải nói quá lời rằng : anh em ở độc ác 
với con cái mình, là khi anh em ép uồng việc đôi bạn 


-À trái ý chúng nó, hay là khi anh em đề con cái giao 


hứa việc đôi bạn chẳng chánh đáng, làm cho chúng 


J nó mắc tội lỗi lâu năm, hoặc trót cả và đời nữa. Anh 


em là một phần căn cớ các hình khô con cái anh 
em sẽ phải chịu trong chốn đền tội. 

Su huấn luyện con cái cũng phải lo cho chúng 
nó học biết đủ về thân phận mình. Hiện giờ nếu 
chẳng có học hành cho khá, thì rất khó làm ăn cho 


“đáng Cho nên có phải cha mẹ mắc trách nhiệm lo 


cho con “cái dàng học hành tùy theo gia nghiệp 


minh chăng ? 


Ó những cha me có của cải Chúa ban cho, anh 
em hãy tin của bố thí qui giá hơn hết anh em làm 


HIS Le 


đặng cho người ta, ấy là bố thí sự thật, ấy là giúp 


con cái học hành. Mối thứ hai thương linh hồn là 
dạy dô kẻ mê muội. Ta lấy làm có phước mà thấy 
trong những họ lớn lập dàng một việc giống như 
việc giúp trường học Nhà nước đã lập trong một 
ít tỉnh, đề giúp những trẻ nghèo khó mà cha mẹ 
có công và ân cần lo cho con cái. 


Vë sự huấn luyện ý muốn. 


Sự giáo dục nhứt thiết lo tập luyện ý muốn. 
Ông thánh Phêrô nói rằng : « Anh em hãy lấy luật 
phép và sự sửa phạt mà dạy dô-tâp rèn con cái 
anh em ». — Sự dạy lẽ đạo, sự tập luyện tri hiều 
thì chỉ cho con cái anh em biết đàng lên thiên 
đàng, song trong sách Évang nó: Nước thiên đàng 
chịu sự gång sức và chỉ có ké mạnh më dàng vào 
mà thôi. — Ông Bá tước Maistre nói rằng : « Kẻ 
nào muốn sự gi thì đặng như ý, song đều khó hơn 
hết ở đời nầy là sự muốn. Tôi quyết muốn, song 
tôi có ý mà thôi và tôi cứ vậy mãi. » 


Căn bồn làm cho muốn là đi gi? Là quyền 
phép, là Đức Chúa Trời khiến dạy. Thường chúng 
tôi muốn hành sự là vì tin chắc. Trước khi làm 
chúng tôi thường muốn biết vì lễ nào chúng tôi hành 
sự như vậy. Còn Đức Chúa Trời không mắc làm 
thê ấy cho đặng buộc giữ lề luật Người. Trong Sấm 
Truyền cũ sau mỗi điều răn Đức Chúa Trời thêm 
rằng : Tao là Chúa bay, Tao có phép đòi bay như 
vậy. — Chúa khiến day thì chúng tôi phải vung lời. 

Trong gia thất, anh em giảm bớt thái quá cái 
quyền làm bề trên : hoặc anh em sợ làm cho con 
buồn, hoặc anh em theo ý riêng mà khiến đạy, 
chẳng phải làm như kẻ thay mặt Đức Chúa Trời. 


By 


fa E. 


— Bà mẹ ông thánh Gioan Dom Bosco muốn cho 
con cái vưng lời mình, thì năng nhắc có Đức Chúa 
Trời ở trước mặt. mà rằng : « Ó các con, Dire Chúa 
Trời xem thấy các con. Bà ấy năng lập lại lời : Đức 
Chúa Trời xem thấy các con. Mẹ đi khỏi dàng, song 
Chúa hằng ở đây luôn.» - Cho nên trong gia thất 
Bosco con cái đều vưng lời mẹ dạy cbo đến trong 
sự nhô mon. Sự giáo dục nầy vì lấy sự kinh sợ 
Đức Chúa Trời làm gốc thì đã làm cho Hội thánh 


-đặng một đấng thánh trọng, là Gioan Dom Bosco. 


Hẳn thật, ở nơi con trẻ, sự sợ Đức Chúa Trời là một 
thế lực rất mạnh của ý muốn, nhờ ơn Chúa giúp thì 
sự sợ nầy làm cho ý muốn nghe theo, ra mềm và 
giü bồn phận. Nhơn sao các thánh đã nên người 
có chỉ biết quyết định vậy ? Là vì các đấng ấy vưng 
theo ý Đức Chúa Trời. 

Ở những cha mẹ có đạo, anh em hãy day con 
cái mình lấy lòng kinh sợ Đức Chúa Trời là Đấng 
xem thấy mọi sự. là Đấng thưởng phạt mọi việc 
chúng tôi làm, hầu đem lòng“ ước ao nước thiên 
đàng và muốn sự nhơn đức. 


Vë sự huấn luyén lương lâm. 


Su giáo dục phải tập luyện lương tâm cách 
riêng. Ông thánh Phêrô căn dặn người giáo hữu 
hằng phải có lương tâm tốt lành luôn. 

Lương tâm là kê dẫn đàng, Đức Chúa Trời ban 
cho ta hầu khai quang diu dắc ta đang khi sống, làm 
cho các việc ta làm nhằm với lề luật Đức Chủa 
Trời. Lương tâm dạy ta cho biết ta mắc trách 


“nhiệm về mọi việc ta làm trước mặt Đức Chúa Trời, 


và mọi việc ta làm sẽ theo ta cho đến tòa Thiên 
Chủa. Cho nên khi nói về một người rằng : Người 


M 


nầy ngay thật, được thiên ha ngợi khen lâm. Mà 
câu: người nầy ngay thật, nghĩa là gi? Nghĩa là 
một người có lương tâm hướng về sự lành, chẳng 


đề sự giàu có, tính mê nết xấu và sự ích kỷ làm. 
cho mình hư đi. Là một người ngay thật, nghĩa là 4 


người nầy làm cho việc mình làm nhằm với lề luật 
Chúa, theo như lương tâm mình chỉ bảo, 

Lương tâm là đơn sơ chất phác : trong mỗi việc 
chúng tôi làm thong thả kịp suy nghỉ, thì lương tâm 
chỉ đoán rằng : sự nầy tốt, sự nầy xấu. Sự xét đoán 
thề ấy, nếu lương tâm không bị chết ngột, nếu 
lương tâm thoát khỏi những tính mê có thê làm 
cho nó mất sức, thì đó là tiếng Đức Chúa Trời nỏi. 
Lương tâm xuất hiện ở nơi con trẻ do theo tâm 
tình tự nhiên nó có bỡi lòng ngay thẳng cách trông 


về sự phải làm. Cho nên giả như anh em sửa phạt . 
cho nhằm phải, thì con trẻ vung phue, nhìn biết. 


mình có lỗi ; bằng anh em sửa phạt trái lë, thì con 
trẻ chống cự lại. 


Cho nên chánh:sự cha mẹ phải ân cần lo lắng, 


nhứt là người mẹ có đạo, là tập luyện lương tâm 


con cải mình. Ô những cha mẹ có đạo, Đức Chúa 


Trời ban cho anh em một tài tự nhiên cho anh em 
diah chừng được những tính mê con cái mình ; 
hằng ngày anh em thấy con cái vui chơi, sống ở 
trước mắt anh em, thì anhem phải coi chừng lương 
tâm phát ra thề nào trong con cái. Khi anh em xem 
thấy con cải làm đều gì lỗi, hoặc nghe biết sự gì 
xấu về chúng nó, thì anh em phải chỉ dạy khuyên 
bảo và cắt nghĩa cho chúng nó biết việc đã làm là việc 
chẳng lành : Đức Ct úa Trời đã thấy, Chúa sẽ phạt 
đều ấy. Anh em phải giúp cho con cái lấy lòng ăn 
năn than tiếc về tội lỗi nó, bắt nó hâm minb chịu 
khó it nhiều, cho đặng đền bồi các lỗi đã phạm. 


PS 


dé CHEN WT H 


tie dr “GA + B Qd i 


| bn, 
ï D 
E: 
h 
< 
Au 
NZ 
E 
Ï 
$ 
Ze 
# 


— lỗ — 


Ô nhüng người mẹ có đạo, chính việc chi em 
phải dọn cho con cải mình xưng tội lần đầu hết, 
dạy cho chúng nó biết phải xưng tội làm sao, dùng 
những tiếng nào mà cắt nghĩa tội lỗi mình. 

_ Cách ít lâu Ta cho một con trẻ đến xưng tội, rồi 
sau mẹ con trẻ ấy gập Ta thì nói rằng: « Con của 


= con đã xưng tội nọ kia cùng Đức Cha, ấy là chính 


mình con đã dọn cho nó xưng tội !»--Có bao nhiêu 
người mẹ nói đặng như vậy? — Bao nhiêu người 
mẹ được con cái tin cậy mình thề ấy ?— Chắc chán 
người mẹ không thế cho thầy cả đặng, và con trẻ 
cũng không mắc nói hết mọi sự với mẹ mình như 
khi tô cho thầy cả, song Ta chỉ nói về những việc 
người mẹ thấy biết mà thôi. 

Buồi chiều thường rảnh rang không làm việc gi, 
chớ chỉ anh em làm một việc tốt lành là tập con cái 
lần lần nhắc lại các việc đã làm cả ngày và đoán việc 
ấy lành dữ thê nào theo lương tâm người co đạo. 

Thiên hạ phàn nàn vì người ta thiếu lương tâm, 
không tin cậy ai däng! Tại sao vậy ? — Tại thiếu sự 
lập luyện lương tâm trong việc giáo huấn nơi gia 
đình và nhiều khi những gương xấu làm cho lương 
tâm lầm lạc. Ta đã nói: lương tâm chi có một lý 


đoán mà thôi, là sự nầy tốt, sự nầy xấu. Con trẻ 


hay chú ÿ đến mọi sự nỏ thấy làm cho cha mẹ nó, 

vậy nếu lương tâm nó lầm lạc về một đều, thì rất 

khó cho nó được ngay chánh về mọi đều khác. 
Chúng tôi đang ở trong thì buồi xôn xao, thiên 


E hạ muốn hướng thủ vui : thú vui hay là tư lợi là 


= Đức Chúa Giêsu. Ó những cha mẹ có đạo, anh em 


động cơ cho đời sống kim thời. Cách ăn ở theo 


tỉnh xác thịt như vậy làm cho người ta không còn 


hiểu biết và luân theo những căn bồn đạo thánh 


E Này 
hãy dạy con cái mình biết ăn ở, chẳng phải theo 


những gương thấy trước mắt, song theo lề luật Đức À ï 


Chúa Trời. Anh em hãy day con cái hành su nhu 


phải trả lë cùng Thiên Chúa về mọi việc mình làm. .. É 
Hãy day con cái cho biết sự xưng tội không bôi + 


tây hết sự dữ ta đã làn, song. còn hình phạt phải ` 


đền, còn hay hướng chìu về sự tải phạm, 


Dạy bảo chỉ dẫn lương tâm cũng chưa dü, còn. 


phải làm cho lương tâm dáng vững bền trong sự 


lành. Chủ nghĩa Hướng đạo là một phương thể tốt ` < j 


lành làm cho lương lâm nên vững vàng, vi buộc 


con trẻ môi ngày làm môt việc lành có chủ ý và. 


dưng cho Đức Chúa. Trời, song chẳng có sự gì thế 
dàng sự năng đi xưng tội và xưng tội cho tử tế, 
Các thầy cả sốt sắng khi khuyên được những con 
trẻ năng đi xưng tội nên, thì thấy chúng nó ăn ở 


tử tế khác xa khi trước mọi đàng. - 


Về sự huấn luuện tầm tỉnh. 
| | 


Sau hết, sự giáo dục phải lo về sự hành động 
giác quan và sự hành động tâm tình. Khi giảng về - 


sự kính thờ Rất Thánh Trái Tim thì thầy cả cất 
nghĩa cho anh em hiểu trái tìm người ta là co quan 
đề phát ra mọi sự cảm động, trái tim là trung tâm 


sự hành động theo tinh thân. Ở nơi con iré, sự 


hành dëng tâm tình có trước sự hành động tinh 


thần, con tré bắt đầu yêu mến trước khi khỉ sự 
hiệu biết, song thường con tré yêu mình chúc. Khi 
nói vë sự hành động tâm tình, thì phải nhớ luôn 
lời ông thánh Aucuxitinh nói rằng : Trong ta có 
hai sự thương, là thuong yêu mình và kính mến 
Đức Chúa Trời. Hê ở đâu không có sự kính mến 
Chúa, thì sự yêu mình, sự ích ký làm chủ trị ở đó. 


Up pe; o 


s— -¬# 


A2111... D a a len 2067 EE 


57 +. "oi 


A nan“. 


dl 
E 
É 
| A = `= 

\ h D $ 
rA 
| ta ` 
| Ne Í 
| 

4 

< 

á 

* 

$ 

bk 

E 

h 

| s' 
| Ị 


be: ESA một mình đạo thánh tập Tin tâm tình đặng, 


= một mình đạo thánh có thề demi người ta ra khỏi 
_ sự ích kỷ tự nhiên. Cả và đạo thánh tóm lại trong 


Í d hai tiếng nầy : Chúa đã thương yêu, con phải kính 


- mến. Đức Chúa Trời đã thương chúng tôi trên hết 


v b moi sự, thì chúng tôi cũng phải k kính mến Chúa trên 


_ hết mọi sự. 


Thánh kinh là sử ký sự Chúa mến yêu thương xó! 
ta vô cùng : Kia Đức Chúa Trời dựng nên loài người 


H | _ cho dàng lên Thiên đàng, song người ta chẳng bảo 


_đáp việc thương yêu ấy, thi Chúa phạt, nhưng một 
“trật Chúa lại hứa tha thứ cho người ta, là ban ơn 
Cứu chuộc. Lại dân Israel là dân riêng của Chúa 
` hằng ở bạc ngãi bất trung cùng Chúa, thì Chúa cũng 
= ở thân thiết với dân ấy. — Thánh kinh cũng là sử 
truyện Đức Chúa Giêsu ở với người ta, Chúa gánh 
hết các sự khốn nạn chúng tôi, Chúa chịu thương 
khó, chịu xấu hồ và chịu chết trên cây thánh giá vì 
chúng tôi, Đức Chúa Giêsu lại còn ngự trong phép 
Thánh Thể vì chúng tôi nữa. 

= Sí ký Hội thánh cũng là sách sử về lòng Déc 
` Chúa Trời thương yêu đã xuất hiện trong truyện 
“Hội thánh củng hạnh các thánh. Thật Đức Chúa 
Trời đã thương, Chúa đã thương ta bòi lòng thương 


vô lượng vô biên; mọi việc Chúa làm là vì lòng 


thương ta mà chớ. 
Con phải kính mến. Đức Chúa Trời có phép đòi 


“ chúng tôi kính mến Chúa trên hết mọi sự ; và phải 

làm theo cách Đức Chúa Trời thương yêu chúng tôi, 
` là mọi việc chúng tôi làm phải qui về Chúa, chúng 
ˆ' lôi phải dưng trót tâm tình chúng tôi cho Người. 


Ó ahững cha mẹ có đạo, anh em phải day con 
cái mình kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, - 


Sro 
anh em phải lo cho con cái hiều sự yêu loài thọ 
sinh trái ý Đức Chủa Trời thì làm cho ta xa phần 
phước của ia, sự thương ấy tự mình chịu phạt à 


đời nầy, mà chờ ngày Quan xét cao cả phán định..... 


Những căn nguyên nào chỉ dân trong sự giáo dục? ` 


D Sự giáo dục phải lấy sự hi sinh làm gốc : là 
sự hi sinh phần cha mẹ, sự hi sinh phần con cái, 

Có những cha mẹ muốn vui vầy với con cái 
mình luôn. Phô kẻ ấy chẳng thương con cái, chi ham 
sự vui là được xem thấy, được nâng niu con cái mà 
thôi; chẳng dám làm cực cho con cái và chẳng dám 
trái ý con cái trong sự gì sốt. Thương như vậy là 
yêu mình chúc, vì hê thương ai thì muốn cho kể 
ấy đặng sự lành sự phước, cũng như lương y muốn 
cứu bịnh thì cho kẻ liệt uống thuốc däng, lại dầu 


phải cắt một phần thân thề người binh cho nó sống. 


thì thầy thuốc cüng làm. Ó những cha mẹ có đạo, 
nếu anh em thật lòng thương yêu con cái, thì anh 
em phải hi sinh sự nâng niu con cái, dê mà sửa dạy 
diu däc chúng nó đến phước thật của mình. 


Vì sự giáo dục là chống trả tính mê nết xấu tội - 


tò tông truyền lại, chống trả gương xấu vây boc 


chúng tôi, thì chắc chắn cha mẹ phải đòi con cái 


mình làm những việc hi sinh hằng ngày. 

Bỡi chính ý sự giáo dục là tập luyện cho nên 
người giáo hữu hoàn toàn, thì phải nhớ cả và đạo 
thánh nương nhờ chủ nghĩa sự hi sinh, là sự hi 
sinh Đấng cứu chuộc hằng ngày nhắc lại trên bàn 
thờ. Người bôn đạo phải theo gương Đức Chúa 
Giêsu mà chọn sự hi sinh hơn sự vui sướng. Vậy, 
ở những cha mẹ có đạo, anh em hãy tập con cái 


mình làm những việc hi sinh nhỏ mon. Xưa bà- 


nn eer 9v S PSAI A D FERS) EE: 


1 
a e) 
Rs ci r 7 r Go Ri Let So C V 


` 


re ge da M wf Si. mm ` PONT 6x ` ` -* ame at Kat 4 ~⁄i;5# k NES = 12 i e 6 qar d gu v = Cé e Y ` d 
‘8 ` ` [us ` | ^ À je A 


1 "erg nr P e 
Bez te NC E air dE Lë tt, Pros EX 


wé CERS EN 


RER Ge 


thánh Térésa hồi còn niên ấu, có một cái vô cam 
= khô người yêu chuộng lắm, song người đem cho 


chị mình cái vô cam ây, vì người tưởng làm việc 


E bi sinh như vậy thì së dàng lén thiên đàng. Thật sự 


hi sinh ấy không trọng gi, song Đức Chúa Trời là 
Đăng xem xét ý lành mà thôi, thì đã ban thưởng 
bà thánh Têrêsa biết bao nhiêu ơn ? 


2) Sự giáo dục phải đào tao những thoi quen. 

Thiên ba nói thói quen là bồn tỉnh thứ hai. 
Thật vậy, những việc nào năng làm đi làm lại, thì 
ta làm các việc ấy cách dễ dàng và vui lòng, dường 
như là việc làm tự nhiên, đến dôi ra như cần kíp 
phải làm các việc ấy. Trong đời ta, nhiều khi ta 
làm việc theo thói quen xui khiến hơn là theo trí 
xét chỉ bảo. Ở anh em rất yêu dấu, quả nhiên 
những thỏi quen đóng môt vai tuồng lön dầu trong 
cách ăn thỏi ở người giáo hữu. Kìa như anh em 
quen đọc kinh hôm, thì anh em cứ đọc luôn, trừ ra 
khi nào anh em làm việc mệt mỏi lắm thì möi bé 
thỏi lành ấy một hai khi mà thôi. — Anh em quen 
đi xem lễ ngày Chúa nhựt, nếu rủi cỏ ngày nào 
anh em xem lễ chẳng đặng, thì chắc anh em kê 
ngày ấy là ngày vô ích cho mình, 

Sự giáo dục phải đào luyện cho con trẻ những 
thỏi quen đã biết và đã nghỉ về cách ăn ở người 
giáo hữu: như thỏi quen tưởng nhớ Đức Chúa 
Trời phép tắc vô cùng xem thấy mọi sự, thói quen 
làm dấu thánh giá sốt sắng mà dưng ngày cho 
Chúa, thói quen đọc kinh cầu nguyện, thỏi quen 


._ năng chiu các phép bí tích. Nhiều khi thầy cả cũng 


gặp đặng những kẻ tội lỗi ăn năn trở lại cách tốt 
lành ; thường những thỏi quen ấy nhờ sự giáo huấn 


— 


ET 
tử tế làm như căn bồn, nên những thói quen tồi ` 


tính nào đã bị sự vui sướng làm cho chết ngột - thì - 


đặng sống lại mau chóng và dễ dàng. 


3) Sự giáo dục lấy sự học dòi bät chước làm. 
gốc. — Trong việc khéo nhứt & đời, thì có phần bỡi _‹ 
trí khôn loài người bày ra, song hầu hết người... 
ta chỉ nhờ góp lại những tính chất co trong nhiều — 


săn nguyên mà làm thành một bức tranh, ảnh 
tượng. Còn linh hồn ta phải là một việc khéo léo 
tuyệt điệu, vì linh hồn phải giống sự oai nghỉ sự 


xinh đẹp vô cùng Đức Chúa Giêsu : sự oai nghi 


xinh đẹp ấy thấy đặng từng phần trong loài thọ 
sinh, trong hạnh các thánh. - 


Bề khác, chúng tôi hết thảy hay bắt chước, E 


hành sự theo các ké ở xung quanh mình. Con cái. 


\ 


H 
¿ ' « 
y ) Z 

e + 

p p à H 4 < Ce 
A 1,1: f D 

`. p n LA à - x à > 

oTo EE-E EE OS | dense. 4 


bắt chước cha me, vin lấy guong cha me hơn sx 


day dỗ chúng nó, lại tai tội tô tông người ta hay bắt. ~ 


chước sự dữ hơn sự lành. Cho nên ai mà chẳng 


thấy gương lành là can hệ trong sự giáo dục. Kia 


nếu anh em là cha mẹ mà chẳng đi xem lễ ngày 
Chúa nhựt, thì làm sao con cái hiều đặng chúng 
nỏ phải đi xem lễ ngày Chúa nhựt ; nến cha mẹ nói 
tục tỉu hoa tình liền miệng, thì làm sao con cải 


hiền dàng chúng nó sẽ phải phạt vi dä nói những. 


đều thề ấy, Nếu trong cách ăn thói ở nơi gia đình; 
con trẻ xem thấy sự nghịch với đều người ta dạy nó 
khi cắt nghĩa sách phần, thì chắc nó lấy làm khô 


cực mà tin sự người ta dạy dỗ nó, 

Cho đặng nên gương lành, thì cham e phải hi sinh 
cả đời, và hi sinh từng giây từng phút, song nhờ 
công ấy cha mẹ mới đoạt được tôn chỉ sự giáo dục, 
là lập thành Đức Chúa Giêsu trong linh hồn con 


L , € ` ` Wa " p 
ra za Ale pe rS tn AFA AD Per Sra DS N 


RD = 
` R 76.7 a AD à Ke e WR RES 
A à D á WE 4 
v b WK 
` =. * 
e 


Saab Y 


H 
f 
È d 
$ S 


\ 


| 


Ts. 


ei mình, vi tô ra chính mình auh em làm Đấng 


b ` | Kirixité. 


4) Ỡ những cha mẹ có đạo, ảnh em phải cọng 


tác với thầy cả trong sự giảng dạy đạo lý cho con 
= cải anh em. Vi sự giáo dục theo phép đạo là việc 
` trồi tính thì đòi phải dạy dỗ. Như loi ông thánh 
= Phaolô nói: Đức tin nhờ sự dạy dỗ mà sinh ra. 
7 Düc tin không phải là theo một it sự mầu nhiệm 


phải tin mà thôi, song đức tin gồm cả và sự đạo 


day : là các sự chon thật phải tin, các điều luật phải 


giữ, và trong sự thực hành đức tin phải có ảnh 


hưởng về mọi việc chúng tôi-làm, như lời ông thánh 


= Phaolô nói rằng : Người lành sống bỡi đức tin. 


Vậy sự dạy dỗ chẳng phải là tại lo tổ bày một 


sự chon thật mà thôi, song còn phải liệu cho kể 


nghe dàng hiệu nhở, và nhứt là giữ sự chon thật 


K “ấy nữa. Cha me có thế lực hơn hết mà làm cho 


con cải hiện biết sự dạy sách phần, Trong những 


7 xứ đạo đức, hỗ tới ngày Chúa nhựt thì “ha mẹ tra 


É xét coi con minh tiến hóa thê nào, bắt chủng nó 


nhắc lại những bài -sách phần đã họẽ trong tuần 
rồi. Nhứt là cha mẹ phải dạy cho con cái biết phải ` 
ăn ở thê nào theo đức tin dạy, biết giữ điều ràn 
Chúa cũng luật Hội thánh làm sao trong cách hành 


E: động thường ngày. Ở những cha me có đạo, như ` 


| É vây anh em sẽ phu lực voi thầy cả mà tập luyện 


linh hồn con cái anh em cho nên ñgười giáo hữu 


hoàn toàn. 
Ô anh em rất yêu dấu, vấn đề Ta nói với anh 


E em đây là can hệ, lë thì phái.nói thêm nữa. Nhưng 


ở anh em rất yêu dấu, đây Ta chỉ nhắc rằng : Việc 
bồn phận thử nhứt của anh em là huấn luyện con 


— 


ES, eg 
cải mình theo phép đạo. Ta nói lại một lần nữa: 


anh'em phải lưu truyền cho con cái mình sự sống. 


- theo đức tin, sự sống người giáo hữu làm môt với 
mạng sống phần xác. 


Hê dàng Thơ Chung nầy thì ngày Chúa obt 
sau phẩi đọc trong các nhà thờ Địa Phận Ta. 


œe D ` 
Ban tai Phnôm-Pénh 
ngày 10 tháng Mars näm 1943 
Ta kỷ tên cùng đóng Ấn Ta nữa. 


Aulorisé d'imprimer sous le No 180 du 16 Mars 1943. 


OS En ` oder ——... 


~ 


ef, 


Da o" P Säll e âP) 4 


